Đàn ghi ta của Lor-ca 


Những tiếng đàn bọt nước 
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt 
li-la h-la li-la 

đi lang thang về miền đơn độc 
với vầng trăng chếnh choáng 
trên yên ngựa mỏi mòn 


Tây Ban Nha 

hát nghêu ngao 

bỗng kinh hoàng 

áo choàng bê bất đỏ 

Lor-ca bị điệu về bãi bắn 
chàng đi như người mộng du 


tiếng ghi-ta nâu 

bầu trời cô gái ấy 

tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy 
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan 
tiếng ghi-ta ròng ròng 

máu chảy 


không al chôn cất tiếng đàn 
tiếng đàn như cỏ mọc hoang 
giọt nước mắt vầng trăng 
long lanh trong đáy giếng 


đường chỉ tay đã đứt 

dòng sông rộng vô cùng 
Lor-ca bơi sang ngang 

trên chiếc ghi-ta màu bạc 
chàng ném lá bùa cô gái di-gan 
Vào xoáy nước 

chàng ném trái tim mình 

vào lặng yên bất chợt 

li-la li-la li-la... 


(Thanh Thảo) 


Đôi nét về Thanh Thảo 


- Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946. 

- Quê hương: huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ông tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

- Sau đó, Thanh Thảo tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở chiến trường miền Nam. 
- Từ sau 1975, ông chuyền sang hoạt động văn nghệ. 

- Năm 2001, Thanh Thảo được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. 


- Một số tác phâm chính: Những người đi tới biển (trường ca - 1977), Dấu chân qua trảng cỏ (thơ 
- 1978), Những ngọn sóng mặt trời (trường ca - 1981), Khôi vuông ru-bích (thơ - 1985)... 


